Cơ sở thứ hai của Bánh Tráng Phú Cường được mở tại số 104 Yết Kiêu phường 
Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng - Hà Nội. Dây là một trong những địa điểm dành 
cho những thực khách sành về ẩm thực. Đây cũng là một quán ăn ngon tại Hà 
Nội. 


Bánh Tráng Phú Cường số 104 Yết Kiêu 


Năm 2013 cơ sở thứ 2 của thương hiệu Bánh Tráng Phú Cường mở tại 104 Yết 
Kiêu phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng- Hà Nội. Sau 3 năm hoạt động nơi 
đây đã trở thành điểm đến lý tưởng với những khách hàng yêu thích những món 
ngon tại nhà hàng. 


Do nhu cầu thưởng thức ẩm thực tăng cao, nhu cầu tăng cao của khách hàng, 
nhà hàng Bánh Tráng Phú Cường quyết định đổi sang địa điểm rộng hơn 104 Yết 
Kiêu năm 2018. Tại đây, kiến trúc và dịch vụ của hàng được nâng cấp mang lại 
sự hài lòng cho thực khách về mọi mặt. Đặc biệt với khu vui chơi dành cho trẻ 
em khách hàng gia đình sẽ yên tâm hơn khi đến sử dụng dịch vụ. 


Phố Yết Kiêu thuộc địa phận 2 phường Nguyễn Du quận Hai Bà Trưng và Cửa 
Nam quận Hoàn Kiếm. Mật độ dân cư khá đông đúc, đường phố thông thoáng, 
nhiều cây xanh, dân trí cao, an ninh tốt. 


Hoạt động kinh doanh nhộn nhịp với rất nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê 
là địa chỉ ăn uống ngon thường xuyên được các thực khách lui tới. Phố còn nổi 
bật với nhiều khách sạn cao cấp, ngoài ra còn có rất nhiều cửa hàng kinh doanh 
các mặt hàng, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu đời sống người dân. 


Chị Nguyễn Thanh Hiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết: Quán Bánh Tráng Phú 
Cường nơi có không gian rất là gần gũi, đẹp, nhân viên nhiệt tình, chu đáo và 
đặc biệt đồ ăn rất sạch sẽ, đa dạng và ngon nên tôi thường xuyên đến quán ăn 
này. 


Hiện đầu bếp của nhà hàng đã tạo ra trên 100 món ăn các loại mang hương vị 
dân dã cả ba miền Bắc - Trung - Nam. các món ăn được ưa chuộng nhất phải kể 
đến: bánh tráng cuốn thịt heo quay; bánh tráng thịt heo hấp, bánh tráng cuốn 
bò lá lốt hay bánh tráng cuốn bò tơ... 


Quý khách khi đến Hà Nội công tác có thể tìm đến Bánh Tráng Phú Cường cơ sở 
2 - 104 Yết Kiêu để thưởng thức ẩm thực. Bạn có thể đặt bàn ăn trước hoặc đặt 
đồ ăn online mang về nhà, quý khách có thể order trực tiếp các món trên 
website hoặc theo số hotline: 024.6277.8877 - 092.667.6996 


Fanpage: Bánh tráng Phú Cường 


Một số hình ảnh tại Bánh tráng Phú Cường cơ sở 


gM 


øB \ ' 
Ú (111 


””ea "\ì 
‹ +. 
- 
. xa. 
Ở4A vì 
` / 


: '19 
¬ ' 


Bánh tráng Phú Cường cơ sở 2 số 104 Yết Kiêu 


= ... ._. : 
Khu vui chơi cho trẻ em tại bánh tráng cuốn Phú Cường cơ sở 2 


Không gian hiện đại pha lẫn chút hoàn niệm về phố cổ Hà Nội tại Bánh 
tráng thịt heo Phú Cường cơ sở 104 Yết Kiêu 


.“ 


Bánh tráng thịt heo Phú Cường hay còn gọi là bánh tráng cuốn thịt heo làm ˆ 
món được nhiều người ưa thích 


